Tiêu chí đánh giá, lựa chọn camera an ninh 
gia đình tốt nhất hiện nay 


Xác định rõ nhu cầu và mục đích sử dụng camera giám sát Vì sao cần xác định rõ 
nhu cầu và mục đích sử dụng trước khi chọn mua camera an ninh? Vì hiệu suất của 
mỗi thiết bị máy ảnh sẽ quyết định giá của nó. Vì vậy, trước khi mua, bạn cần xác 
định rõ nhu cầu, mục đích của mình để chọn được thiết bị camera có tính năng như 
ý muốn với mức giá phù hợp với túi tiền gia đình. Các loại camera giá rẻ trên thị 
trường thường là thiết bị trôi nôi, tính bảo mật thấp và dễ dàng bị hacker hoặc các 
tần số khác xâm nhập. 


NHỮNG TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 


CAMERA GIA ĐÌNH 


AN NINH TỐT NHẤT HIỆN NAY 


\/[=gx=4E 


telecom 


Vì vậy, sản phẩm này không phủ hợp lắp đặt trong gia đình bạn để giám sát an ninh, 
giám sát hoạt động của trẻ nhỏ, người già... Đồng thời, những camera giá cao hơn 
sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối, hình ảnh chuẩn nét, rõ nét hơn. . Do đó, thiết bị camera 
an ninh tốt nhất trên thị trường có xu hướng đắt tiền cho nhu cầu giám sát và theo 
dõi tại nhà. 

chọn khu vực xem Trước khi lắp đặt hệ thống camera cần khảo sát thực tế hiện trạng 
nơi lắp đặt. Kiểm tra các yêu cầu đặc biệt, bố cục, chế độ xem chung để cài đặt tối 


ưu. Đối với những vị trí lắp đặt cách xa địa điểm giám sát quá thì nên chọn thiết bị 
camera gia đình có độ phân giải cao Full HD đảm bảo hình ảnh rõ nét, không bị mờ, 
nhỏe, nhiễu sóng gây khó khăn cho việc quan sát. quan sát và theo dõi. Chọn thiết 
bị máy ảnh phù hợp Làm cách nảo đề chọn camera tốt nhất cho gia đình mình? Trước 
khi chọn mua, bạn nên tìm hiểu trước về điều kiện thực tế của không gian nơi bạn 
sẽ lắp đặt camera. Dù là không gian trong nhà hay ngoài trời, không gian có điều 
kiện ánh sáng yếu, ánh sáng ban ngày,...việc xác định được môi trường thực tế sẽ 
giúp bạn lựa chọn được loại thiết bị camera phù hợp, có chức năng đáp ứng yêu cầu 
của môi trường trên. Coi chừng camera quan sát ban đêm 

Đây là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng khi lắp đặt camera quan sát 
chống trộm. Đối với những thiết bị camera cao cấp, được trang bị hồng ngoại giúp 
chúng ta có thê đễ dàng quan sát cả ngày lẫn đêm. Còn dòng sản phẩm camera không 
có hồng ngoại thì không xem được ban đêm. Ánh sáng hồng ngoại cũng được chia 
thành các loại khác nhau, bao gồm tầm nhìn gần và tầm xa. Chọn nhà cung cấp uy 
tín Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm camera gia đình với nhiều thương 
hiệu và mức giá khác nhau. Vì vậy, đối với khách hàng, câu hỏi lớn nhất là đâu là 
sản phẩm chất lượng thực sự và đâu là nhà cung cấp uy tín? Viettel là một trong 
những nhà cung cấp thiết bị camera an ninh gia đình tốt nhất thị trường hiện nay với 
các sản phẩm camera gia đình Viettel. Trong đó có 2 sản phẩm nổi bật là camera 
xoay 360 độ trong nhà và camera ngoài trời. 

Với dòng sản phẩm này, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm thiết bị camera giám 
sát chất lượng cao với mức giá vô cùng phải chăng và phù hợp. Hiện tại giá Camera 
gia đình Viettel như sau: - Camera 360” trong nhà (áp dụng bán lẻ): 850.000 vnđ - 
Camera ngoài trời (áp dụng lẻ): 1.100.000 vnđ Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng 
sử dụng Internet cáp quang Viettel, nếu khách hàng đăng ký, giá thiết bị camera 
trong nhà chỉ còn 720.000đ/thiết bị, giá camera ngoài trời chỉ còn 1.000.000đ/thiết 
bị. Đăng ký gói lưu trữ đám mây Camera gia đình Viettel được nhiều khách hàng 
yêu thích bởi những ưu điểm vượt trội như: An toàn 100% do dữ liệu được lưu trữ 
tại các quốc gia do Viettel quản lý, hình ảnh rõ nét full HD, chức năng đàm thoại 2 
chiều dễ dàng, tiện lợi; có chức năng cảnh báo chuyên động, phân biệt chuyên động 
của người và vật; áp dụng chuẩn nén H265, tiết kiệm băng thông kết nối Internet và 
dung lượng lưu trữ; điều khiển camera trực tiếp trên ứng dụng VHome dễ dàng, tiện 
lợi,... 

Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/nhunø-tieu-chi-lua-chon-camera-an-ninh-ø1a- 


dinh-tot-nhat-hien-nay/10981040 


